









LAM CHUNG 
CHO CHUA CUU THE 3 
2006 - 2021 





PHAN УП НЕ 


GIA DINH CONG СЛАО XA QUE НА МО! 











iéng chuông rung lên báo hiệu 
gid học đã kết thúc. Tan học, tôi 
vội vã sắp xếp sách vở ngăn nắp 
vào bàn học, rồi nhanh chóng chuẩn bị tư 
trang vì tối hôm nay, chúng tôi có giờ cau 
nguyện cùng với một cộng đoàn trong Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 
(GDCGXQHN). Có tiếng gọi với tôi từ phía 
sau “Chị ơi! Chị đi đâu mà vội vàng thế?” Tôi 
vừa rảo bước vừa quay lại trả lời: “Chị đi đọc 
kinh trước để đi tông đồ em ạ”. Với nhịp sống 
thường ngày, những buổi chiều tối của tôi 
dường như luôn tất bật, vội vã; nhưng đó 
cũng là khởi điểm của một hoạt động mang 
lại nhiều niêm vui và ý nghĩa cho đời tu của 
tôi: Mục vụ DI dân. 
Tôi luôn vui vẻ chu toàn bổn phận của 
một ngày sống mà tôi được trao phó, vì ý 
thức đó chính là công việc Chúa trao cho tôi. 
Dù tôi biết khả năng mình có hạn, tôi vẫn cứ 
vui vẻ đón nhận; vì tôi tin và phó thác cho 
Tình Yêu quan phòng của Chúa. Trong mỗi 
công việc, tôi luôn tìm thấy được niềm vui và 
sự bình an, đặc biệt là công việc cộng tác với 
quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế để phục vụ cho 
GĐCGXQHN. 





Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã 
qua một năm tôi đi mục vụ Di dân, Nhớ lại 
hôm nào, có chị nói với tôi rằng: “Đi giúp Di 
đân thì hơi vất vả đấy.” Nhưng khi bản thân 
tôi đã đồng hành với họ và phục vụ họ, tôi 
không thấy vất va, cũng chang thấy mêt, 
ngược lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được 
phục vụ họ. Không chỉ mình tôi cảm nhận 
được điều này, mà các chịtrong nhóm phục vụ 
Di dân cũng có cùng một cảm nhận đó với tôi. 
Tôi không chỉ có được niềm vui phục vụ, mà 
còn học được nhiều bài học ý nghĩa và những 
cảm nhận sâu sắc từ các Cha phụ trách cũng 
như từ chính những thành viên trong đại Gia 
Công Слао Xa Qué Hà Nội. 

Trước tiên, tôi ấn tượng và cảm phục đời 
sống đức tin mạnh mẽ của đại gia đình này. 
Cuộc sống của những người tín hữu giữa đời 
day cam go và thử thách, họ đã phải vat va 
sớm khuya để kiếm được miếng cơm manh áo, 
phải chiến đấu với bao cám dỗ, đối diện với 
bao thử thách... nhưng những khó khăn đó 
không làm cho họ xa Chúa. Tôi nhìn thấy nơi 
ho day lòng tin yêu, phó thác, cậy dựa vào ban 
tay quan phòng của Thiên Chúa. Cho dù thế 
giới hiện đại đang ngày càng tạo ra nhiêu thú 





Wes = ont 


vui, lôi cuốn và сат dỗ ho chối bỏ đức tin vào 
một Thiên Chúa vô hình, Đấng mà họ không 
nhìn thấy và cũng không đụng chạm được. 
Vậy mà, những con người lam lũ, tất bật ấy 
vẫn nung nấu và khơi lên trong đời sống mình 
hạt giống Đức tin đã được cha ông gieo trồng, 
nuôi dưỡng từ bao đời. Để giờ đây, giữa chốn 
thị thành xô bồ, hỗn tạp này, họ vẫn giữ được 
một Đức tin mạnh mẽ, vẫn thực hành Đức tin 
cách sống động và nhiệt huyết; bằng những 
thánh lễ, giờ cầu nguyện sốt sáng, những buổi 
sinh hoạt đều đặn và day đủ. Tôi cảm thấy, họ 
giống như các anh hùng tử đạo xưa luôn kiên 
vững tuyên xưng Đức tin vào một Thiên Chúa 
hằng sống và yêu thương. Trong mọi biến cố 
của cuộc đời, chính họ là những nhà truyền 
giáo của Đức Ki-tô, họ đem Đức Ki-tô đến với 
mọi người trong môi trường họ đang sống. 

Tôi không chỉ cảm mến ở nơi họ về đời 
sống đức tin, nhưng nơi họ còn có rất nhiều 
điểm sáng tuyệt vời mà một Nữ tu như tôi rất 
than phục và can phải học hỏi. Qua những gió 
thờ phượng và sinh hoạt chung, tôi cảm nhận 
ở họ một tình mến đại đồng thân thiết. Họ là 
những con người từ nhiều miền quê với nhiều 
phong hóa, lối suy nghĩ, nghề nghiệp, chức 
vụ... khác nhau. Nhưng đến với GDCGXQHN, 
họ trở nên những thành viên gắn bó, yêu 
thương, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau về cả tỉnh 
than, vật chất. Họ đã sống tinh thần huynh đệ 
đại đồng như lời mời gọi của ĐGH Phan-xi-cô 
trong thông điệp “Frattelli Tutti - Tất cả anh 
em.” Họ đã tạo thêm lửa nhiệt thành tông đồ 
cho tôi, cũng như cho tôi thêm động lực để 
vượt qua những khó khăn thử thách mà tôi 





— .. 


Phan VII: Dau an xa qué 





gap phải trong đời tu. GDCGXQHN da giúp 
tôi thêm tinh than, thêm nghị lực dé sống sứ 
vụ và thi hành được hình thức tông đồ căn bản 
nhất trong linh đạo Mến Thánh Giá. Vì vậy, 
tôi luôn sống bình an, thanh thoát và vui tươi 
cũng như sẵn sàng lắng nghe lời mời gọi của 
Chúa, tham gia bat cứ công việc tông đồ nào 
mà bề trên giao phó. 


Chia tay với nhóm cầu nguyện, trở về Tu 
viện, bước chân tôi lặng lẽ tiến vào nhà 
nguyện, quỳ trước Thánh Thể Chúa và ngước 
nhìn lên Thánh Giá Chúa. Tôi dâng lên Người 
lời nguyện tạ ơn cuối ngày và xin Người luôn 
đồng hành, nâng đỡ cho tất cả mọi thành viên 
trong dai GDCGXQHN được vững mạnh 
trong Đức tin, trung thành trong Đức cậy và 
an vui trong Đức mến. Trong thinh lặng tôi 
cảm tạ Chúa đã yêu thương và giúp tôi hoàn 
thành tốt công việc của Ngài. Tôi ý thức được 
rằng tất ca những gi tôi làm được đều do Chúa 
ban và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, dù tôi đã cố gắng 
làm việc hết tình và hết mình, tôi vẫn chỉ là 
trung gian, là cánh tay nối dài của Chúa, là cây 
bút chì cùn được Chúa yêu thương dùng để tô 
vẽ thêm vào bức tranh của Ñgười. 


Tôi rất hạnh phúc vì qua việc phục vụ 
GDCGXQHN, tôi được cộng tác với những 
người thao thức tìm kiếm Chúa, và cùng nhau 
xây dựng ngôi nha va gia đình của Chúa. Оде 
mong sao GDCGXQHN sẽ luôn sát cánh bên 
nhau, cùng xây dựng Nước Trời ngay ở thế 
gian này va tỏa hương thơm cho moi người 
được nhận biết Tình yêu của Chúa nơi mỗi 
thành viên và trong cộng đoàn này. 


Sr. Maria Trân Thị Tâm — Dòng MTG Hà Nội 


||| Ш 15Ө909ОЧӨЧӨЯЧНЭНЯ95 








Nhạc & Hòa âm: Pham Tôn Tân 
¿= 120 Thơ: Lm Luu Ngọc Quỳnh 





Ngoi khen Chúa са nhân ү дА thương guy tu соп dan của 
ở 





Ngai, lang thang giữa chốn trần ai, tìm về bến ади thiên thai nước - trời. 





2 ` ⁄ 
Chúng con xa xứ xa qué xa nhà xa cửa, xa nghề làm ибид. Chon 





thị thành thật long dong, ngược xuôi vât va mới mong со tiên. 





Ching con ГОЙ САИП han vi tựa hê chiên lạc lay chi nương 





nhờ, trùng dương sóng gid тї mờ, Chúa thương dẫn tố bên bờ bình 





an. THÁI “HÀ” Chua đã lặng bán, người con viên xú hân hoan don 





chào, mai nhà chung đẹp biét bao, sau bao năm tháng ngọt ngào thai sinh. 





DK: Nguyện xin Chúa са thiên đình yêu thương gan kết muôn sinh của 


l: ` 729 an... ы Үлү i ` мр 8 và 








Phan VII: Dau an xa qué 





Ngai. Lung linh sương nắng ban mai, Gia dinh công giáo hat bài tri 





An, Noi day ân huệ chứa chan, tung ca danh Chúa тиди van tình 





thương, tinh Ngài sao mãi vấn vuong,thuong con thương mãi thương hoài mà 













не AY) GIA ĐÌNH CONG GIÁO 








NGƯỜI XA QUE 
Mười lam nam một chang đường lich sử 
Người xa qué với sứ mang tông đồ 
Rao giảng tin mừng nơi mảnh dat Thủ Đô 
Là chứng nhân của Duc Ki Tô 
Dem hạt giống tin mừng đến từng ngõ ngách 
Dù gặp nhiều khó khăn thử thách 
Bằng lời nói và việc làm trong sạch 
Đã làm lên nhiều thành công hiển hách 
Nhờ linh hướng của cha Đặc Trách 
Lưu Ngọc Quynh người chăm sóc xa qué 
Đưa biết bao chiên lạc trở về 
Và những người chưa một lần biết Chúa 
Tách cỏ lùng ra khỏi nơi ruộng lúa 
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng 
Gia đình xa quê nay danh tiếng lẫy lừng 
Là điểm hẹn của những người xa xứ 


Gioan Nguyén Cao Thang 


seg C —— 





Tian Ming 
dên võ 


NGƯỜI CONG GIAO XA QUE 





Phan VII: Dau an xa qué 


im kiếm, mời gọi, quy tụ các thành 

viên, để thiết lập nên cộng đoàn cơ 

bản là mục tiêu đầu tiên trong 5 
mục tiêu của Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội (GDCGXQHN). Với mong muốn giúp 
nhiều anh chị em xa quê tìm được nơi sinh hoạt 
Đức tin vững mạnh, quý cha đặc trách đã phối 
hợp cùng ban Liên kết không ngừng mời gọi 
thêm nhiều thành viên tham gia vào 
GĐCGXQHN. 


Cuối năm 2012, sau khi đảm nhiệm vi trí 
phó đặc trách, cha Daminh Nguyễn Văn Huyến 
đã lập tức bắt tay thực hiện sứ vụ cao cả này. 
Cha đã trực tiếp tới các xóm trọ để ghé thăm và 
gap gỡ những giáo dân xa quê. Trong những 
chia sẻ của mình, cha Daminh bày tỏ mong 
muốn mời gọi anh chị em tham gia sinh hoạt 
Đức Tin trong một cộng đoàn hiệp nhất dành 
riêng cho những người xa xứ xa quê. Từ đó, gitip 
đời sống Đức Tin trở nên vững mạnh hơn. 


Đáp lại tỉnh thân và tấm lòng của quý cha, 
nhiều thành viên đã mau mắn tham gia vào Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Nhiều thành 
viên vẫn gắn bó với cộng đoàn với, gia đình xa 
quê đến tận ngày hôm nay. 











CHO CHUA СИЛ THE A GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
mm Fin XA QUE HÀ NỘI 





hting năm trở lai đây, dung trai không còn xuất hiện trong các hoạt động chào 

mừng Đại lễ đi dân. Thay thế vào đó là các hoạt động như: lộc vàng Đại lễ, chiếc 

nón kỳ diệu, Rung chuông vàng,... Tuy nhiên, với Đại lễ di dân 2012, dựng trai 
chính là hoạt động tiêu biểu, tạo điểm nhấn cho ngày đại lễ của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. 

Năm 2012, Đại Lễ Di Dân được tổ chức tại khuôn viên Đền Thánh Giêrađô. Quy cha đặc 
trách đã cho các cộng đoàn thực hiện thi đua dựng và trang trí léu trại xung quanh Đền Thanh. 
Mỗi cộng đoàn mang những mẫu Јеџ trại khác nhau, ghép lại thành bức tranh ngày Đại lễ da dạng 
và nhiều màu sắc. 


Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, mọi người cùng nhau tụ họp nhau tại khuôn viên Đền 
Thanh để tham dự thánh lễ ta ơn và hoan ca mừng ngày Đại lễ. Day cũng là lúc lều trại của các 
cộng đoàn đều được thắp sáng. Vẻ lung linh, rực rỡ ánh ra từ các lửa trại là tôn lên vẻ sinh động và 
tô điểm cho không khí ngày Đại lễ. 


Nếu là một người gắn bó với Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội từ lâu, hẳn quý ông, bà và 
anh, chị, em sẽ không thể quên những kí ức sinh động của một thời vang bóng này. 


DNA 


Ж е 
` A ш 2 
=. 








Phan VII: Dau an xa qué 


т пио диви П 


Т отуў t А = Ap онај 3 


he (i0 Me 1 


CONG DOAN ANPHONGSO 








Lim conc ВРЕВА 
CHO CHÚA CỨU THE d | J 
` zg) 


7 


GIA DINH CÔNG GIÁO 
XA QUE НА МО! 











rong những giai đoạn dau khi mới 

tái cơ cấu tổ chức, sau mỗi thánh lễ 

định kỳ của GDCGXQHN, các thành 
viên của các cộng đoàn sẽ quy tụ thành vòng trong 
trước dén Đức Me Hang Cứu Giúp dé gặp gỡ va 
chia sẻ các câu chuyện về lời Chúa, về cuộc sống 
của mỗi thành viên. Từ đó, các thành viên sẽ siết 
chặt tình liên đới với nhau, xây dựng một cộng 
đoàn giàu Đức Tin, góp phan giúp GDCGXQHN 
thăng tiến. Đây cũng là dịp để quý cha đặc trách và 
quý Hội Đồng Mục Vụ có cơ hội gần gũi và đề ra 
những đường hướng mục vụ giúp cộng đoàn ngày 
càng xác tín sứ vụ của mình hơn. 


Những hình anh được ghi lại оао sau thánh 
lễ tinh tam của GDCGXQHN пат 2012 





A 


АГ 


АГ 


D 


е 
У“ 
` 

Е 

= 


ãu ãn xa qu 


Phân VII 





= 


= 





“ш 
wl 
Ber h A 


ai 





r „6. 
d mì 


~ 





= 


GIA DINH CONG GIAO XA QUE на NOI 


U THAI HA 


= 


CUNG GIAO X 














# 
£ 
í 
|| 
A 
ди 
£ ` ` 
ú ` ú 
a ` g 
G y 
м KS 4 





Á 
Ё 
ü 
L | 
` 
"ú WwW 
| d 
H PO 
p S ==“ 
T Gg e ` 
a [| | | 
g ` р 
@ Ñ. d 
“а — 
g7 
g 
|| 
` 
í 
| { 
A 
کے‎ ~“ 
£ ` 
Ё `w 
ü Д 
` g 
w D 4 
` МР 
ДР 
g 
| 
| 
k 
== = == 
mas 
Se, 
% 
| 














í 
4 
k 
== 
H P 
|| “4 
để” 





дү 17/5/2021 


Ng 


ì 
1 
1 
i 
{ 
| 


=) I — 










„cme pili) GIA ĐÌNH CONG GIÁO 
win ХА QUE HA NOI 


en Cac cong мес 


4 ` am e 7 
z = P ' = = < == à 
h `. A h 
| | a | \ 


"У > > 





Người xa quê hang say thực ni 








Cin digi dong, j 
ЯО at d 


ПТА i! 





Phan М!: Dau an xa qué 


é có 3 ngày đại lễ trọn vẹn, không thé không kể tới những hi sinh, đóng góp từ các 

thành viên, các bạn trẻ thuộc các ban ngành, cộng đoàn. Đáp lại lời mời gọi từ quý 

cha đặc trách, nhiều người đã sắp xếp hoặc gác lại công việc để trở về khuôn viên 
nhà thờ Thái Hà gấp rút hoàn thành các công việc chuẩn bị cho ngày Đại lễ. 


Dựng sân khấu, trang trí biển, đóng quà tri ân, hậu can, va rất nhiều công việc khác đều 
được các thành viên trong GDCGQHN thực hiện với sự hăng say và tinh than cao nhất. Bởi đây là 
ngày hội trọng đại, là ngày hội dành riêng cho mỗi người con xa xứ, xa quê đang lao động, sinh 
sống tại mảnh đất Hà Thành. Ai cũng ngóng chờ, hi vọng vào ngày lễ lớn này. 


W 









Ы) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
“мат XA QUE HA МО! 


а Сат О 


Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Ha Nội xin chân thành cam ơn tới: 


2006 - 2021 Q 


о ` 





1. Quy Вис Cha: 
- Đức Cha Giuse Моб Quang Kiệt - Nguyên Tổng Giám mục, Tổng Giáo phan Hà Nội; 


- Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Nguyên Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội, 
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; 


- Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội; 
- Đức Cha Laurensô Chu Văn Minh - Nguyên Giám mục Phụ tá, Tổng Giáo phận Hà Nội; 


- Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Nguyên Chủ tịch 
UBMV di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 


2. Quý cha Dòng Chúa Cứu Thế: 


- Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành — Nguyên Bê trên Giám tỉnh, Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam; 


- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bich – Bề trên Giám tinh, Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 

- Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng - Nguyên Bề trên cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội + 
- Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên - Bề trên cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. 

3. Quý Cha đã và đang phục vụ Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội: 

- Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải - Nguyên đặc trách di dân Thái Hà; 

- Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong - Nguyên đặc trách di dân Thái Hà; 

- Cha Gioan Luu Ngoc Quynh - Đặc trách di dân Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội; 

- Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng - Nguyên phục vụ di dân Thái Hà; 


- Cha Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường Chính - Nguyên Phó Đặc trách di dân Gia Đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội; 


- Cha Đaminh Nguyễn Văn Huyến - Nguyên Phó Đặc trách đi dân Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội; 


- Cha Giuse Trần Hữu Hoan - Phó Đặc trách di dân Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội; 


- Cha Phêrô Trịnh Công Chí - Phó Đặc trách di dân Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội; 

















4. Quy Cha qué huong: 
- Cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp – Chánh xứ Giáo xứ Phù Tai, Giáo phan Hà Nội; 
- Cha Giuse Tạ Văn Nguyên — Bé trên Chánh xứ Giáo xứ An Phú, Giáo phan Bùi Chu; 


- Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám — Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình — Chánh xứ Dén 
Thánh Tâm Cao Mại; 


- Cùng tất cả các Quý Cha quê hương thuộc các giáo xứ, giáo phận đã và đang đồng hành với các 
Cộng đoàn, Ban ngành trong Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


5. Quý soeurs cộng tác: 

- Quý soeurs Dòng Mến Thanh Giá Hà Nội; 

- Quý soeurs Dòng Da Minh Bùi Chu; 

- Quý soeurs Dòng Mân Côi Bùi Chu. 

6. Quý Hội Đồng Mục vụ: 

- Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thái Hà, Giáo phận Hà Nội; 


- Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ quê hương của các Cộng đoàn, Ban ngành trong Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội; 


- Hội Đồng Mục Vụ Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


7. Quý Ân nhân trong và ngoài Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội 





8. Những người cộng tác: 
- Ban trật tự Gia đình Micae — Giáo xứ Thái Ha; 
- Trưởng/Phó các Cộng đoàn, các Ban ngành trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội; 
- Anh chị em Ban Truyền thông xa qué; 
- Anh chi em nhóm làm Phóng sự - Kỷ yếu. 

Kire Claim tri, công và ban ишби, би, lank cho Quý Đức Cha, Quý Cha, 

da va dang phuc ош cho Su phát ritw 
can Gia Pink Cony Gide K< (ua ds Nó msi ngá thim tt dep kaw 








































2006-2021 маз 


a, a 











dnc HỘ HỶ YẾU А PHONG sy 


1. Cộng đoàn Gioan Phaolô II Đồng Quan Truyền Tin 

2. Cộng đoàn Mẹ Lên Trời Bái Xuyên 

3. Cộng đoàn Maccô Giáo Nghĩa 

4. Cộng đoàn Giuse Hiền Xuân Dục 

5. Cộng đoàn Mẹ Mân Côi 

6. Cộng đoàn Vinhsơn Giáp Nam 

7. Cong đoàn Phêrô Phaolô Giáo Lạc 

8. Cộng đoàn Me Fatima Duyên Tho 

9. Cong doan Térésa Yén Tap 

10.Cộng đoàn Vinhson An Phú 

11. Cộng đoàn Anphongsô Thuận Thành 

12. Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm Hai Giáp 

13. Cộng đoàn Daminh Thuy Nhai 

14. Cộng đoàn Antôn Phù Tải 

15. Cộng đoàn Nhất Gia Tam Thánh 

16. Cộng đoàn Vinhsơn Dương Thanh Minh 

17. Cộng đoàn Stêphanô Thiên Lộc 

18. Cộng đoàn Phêrô Tự Ninh Cường 

19. Cộng đoàn Phanxicô Cao Mại 

2o. Cộng đoàn Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 

21. Cộng đoàn Giuse Xuân Hòa 

22. Cộng đoàn Truyền Tin Vạn Lộc 

23. Cộng đoàn Cha Thánh Ven Từ Châu 

24. Cộng đoàn Gioan Hữu Vy 

25. Cộng đoàn Augustinô Thanh Thủy 

26. Cộng đoàn Gioan Donbosco 

27. Cong đoàn Gioan Baotixita Động Linh 

28. Cong doan Luca Bac Trach 

2o. Cong đoàn Martino 

30. Tong doan Matthéu 

31. Ban An nhân (ân nhân từ các cộng đoàn) 

32. Ban Tông đồ 

33. Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Thắng (Phó Cộng đoàn Vinhsơn Giáp Nam) 
34. Ông Phêrô Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng Ban Ân nhân) 

35. Ông Phêrô Nguyễn Văn Tịnh (Trưởng Cộng đoàn Truyền Tin Vạn Lộc) 
36. Bà Maria Nguyễn Thị Thoa (Trưởng Cộng đoàn Antôn Phù Tai) 

37. Ông Giuse Đỗ Văn Hùng (Trưởng Cộng đoàn Me Fatima Duyên Thọ) 
38. Bà Maria Nguyễn Thị Vui (Ban Kinh tài) 1 | 


39. Ва Maria Nguyễn Thi Nhung (Trưởng Ban Kinh ЕЦ | 



































































Gia Dinh Công Слао Xa Quê На Ма! – 15 пат làm chúng cho Chúa Сач Thé, 
xin duoc gói ghém tãt са lòng tri ân, сат mên, саа nhüng nguòi соп ха xú ха quê 
tai Hà Nói, kinh dang lên Thiên Chua Toàn Nang, Me Hàng Сам Giúp, Thanh Bon 
mang Giuse Tho, và các Thánh Bón mang cúa các Công doàn - Ban ngành, cùng 
Quy Duc Tong, Duc Cha, Cha Bë Trén Giám Tinh va Quy Cha Bé Trén, Quy Cha, Quy 
Ти sî nam па, Quy ап thân nhân, ban bè thân hüu, toàn thé Công Doan Рап Chúa 
Xa gan. 

Truóc hét, Gia Dinh Công Слао Xa Quê На №і chúng con, thành kính dâng 
lên Thiên Chúa Toàn Năng, Tù Nhân là Cha - Con - Thánh Thân, muôn muôn lòi 
chúc tung, песі khen, tôn vinh và саг ta, vi tãt са nhüng phúc lôc mà Thiên Chúa 
dà thuong ban cho chúng con, дас biêt trong suót hành trinh 15 nám qua. Chúng 
con сапе xin chân thành dâng lên Mẹ Hàng Cúu Giúp và Thánh Giuse Tho - Vi Báo 
tro muôn vàn kính yêu cúa Gia Dinh Công Giáo Xa Quê На Ма chúng con, cùng 
vói Thánh Bón Mang cúa tùng Công доап, Ban ngành, nhüng tám tinh biét on sâu 
nàng và quý тёп nhãt, tt con tim và cõi lòng cúa то thành viên сода Dai Gia Dinh 
Xa Quê chúng con. 

Thú деп, chúng con kính xin Рис Cha Giuse Ngô Quang Kier, Nguyên Tóng 
Giám Мис На Ма! - Dang да khai sinh ra chúng соп, Рис Cha Giuse Ма Уап Thiên, 
Tong Giám muc Giáo Phân На Nôi, Quy Duc Cha Chu tich UBMVDD сада 
HDGMVN, Quy Рис Cha, Cha Giuse Nguyén Ngoc Bich – Bê Trên Giám tinh, Tinh 
Dong Chúa Cúu Thé Viêt Nam, Quy Cha xú, Quý Cha Бап huong, Quy Cha khách, 
cüngtát са Quy Tu ѕї nam па, nhân noi dây lòng tri ân chân thành пћа! cúa chúng 
con. 

Löi tri ап аас bier chúng con xin duoc gúi tói hai Cha Bê Trên Tu viên Dòng 
Chua Саи Thé Ha Noi - Cha chánh xu Слао xú Thai Ha: Cha Matthéu Va Khói 
Phung va Cha Giuse Trinh Ngoc Hiên, cùng Quy Cha, Quy Thay Dong Chúa Сии 
Thé На №і, ма Công dóng giáo dân Слао xú Thái На, cùng Quý Soeurs Dòng Меп 
Thánh Giá На Nôi, Dòng Mân Côi Bùi Chu, Dòng Da Minh Bùi Chu, cùng tat са quy 
ân nhân, thân nhân, ban bè thân ћпи ха gân, vê tãt са nhüng ei mà Quy vi да dành 
cho chúng con. 

Үбі tu cách là nguöi duoc dêng hành vói anh chi em trong Gia Dinh Công 
Giáo Xa Qué Hà Nói hon 10 пат qua, cüng vói Quy Cha Phó Бас trách, tói xin gói 
аёп Quy Наг Dông Мис Vu, Quy Ban Тћидпо vu, Quy Truóng - Phó các Công doàn 
- Ban ngành cúa tùng nhiém ky, cùng moi thành viên trong gia dinh, tâm tinh tri 
ап, cám mén, nguóng mó cúa chúng tôi, vê tat cá nhüng gi mà anh chi em да sóng, 
да hành dêng, да công tác vói chúng tôi trong cánh dêng truyên giáo mênh mông 
tai thành phó Hà №і, сапе nhu nhüng vùng mién mà chúng ta да duoc да chân 
dén. 

Nguyên xin Thiên Chua la Cha cua chung ta, уд! su chuyén cau cua Me Hang 
Cou Стар, Thánh Giuse Tho - bón mang сда chúng соп, các thánh bón mang сма 
tùng Công doàn - Ban ngành, tiéptuctuón dó muôn phúc lành хибпе trên chúng 
con, giúp chúng con can dám cóng tác vói nhau, trong súvu làm chúng cho Chúa 
Сач Thé, giüa môt thé giói dang bi tón thuong, dé mang оп сии dó дёп cho muôn 
nguòi. 


L 



























